PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


QUÁ BÁO CỦA SA-MÔN 
(SAMAÑÑAPHALA SUTTA) 


Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chon. 
DL.1958-PL..2501 


Tái bản năm DI. 2019 — PI.2563 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


2 | Ту khưu Bửu Chon 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ ХОАТ BẢN HỎNG ĐỨC 

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6Š @ gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 
CHÁNH GIÁC TÔNG (BUDDHA VAMSA) 
Biên soạn: Bhikkhu Naga — Tỳ khưu Bửu Chon. 
Chịu trách nhiệm xuất bản 

Giám đốc BÙI VIỆT BAC 

Chiu trách nhiệm nội dung 

Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 

Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 

Đối tác liên kết: 


THƯ VIỆN 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


Email: webphatgiaonguyenthuy @ gmail.com 
Website: www.phatgiaonguyenthuy.com 

www.phatgiaonguyenthuy.net 
In 2000 cuốn, khó 10cm x 14,5cm tại: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng. Địa 
chỉ: 510 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hò Chí 
Minh. Số ОРХВ của NXB: 605/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 19 /09 / 2019. Mã số 
sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 978-604-89-4745-3. Số ХҸӘКХВ: 3645 - 
2019/CXBIPH/04 - 58/HB. In xong và nộp lưu chiều năm 2019 


Qua báo của sa-món |3 


MỤC LỤC 
T1... “... А АМ м о 4 
Chuong Thú Nháåt ИННИКИ АЕРО ОРОН ЯИЕЕ 5 
Chirone Thi HãI.:-s:::::::s:25116560 aa ee paralara eaa 0611358 06 НЫ 18 
1. Phàn tiêu giói.......... rẽ... ẽ 20 
2. Phàn trung giói......... te 2944 4;0b6 2a 5i 6 L8X546160 856 56:5 ai 21 
3. Phàn dai на S0ni6o tai f0 sao ишиннен ннн. 25 


4. Quá báo $SazTTHÔN:;:s:::.:::::::::2:212626001280202125 0 si0180 1044460 ETE 28 


4 | Tỳ khưu Bửu Chon 


Tiểu Tựa 

Trong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội Tăng già 
Nguyên Thủy Việt Nam (Theraväda), bàn tăng thấy không 
chi quý báu hơn là soạn một quyền sách có đầy đủ ý nghĩa 
theo cuộc lễ. Nên chi dầu tài hèn học kém, bàn tăng cũng 
ráng soạn trong Tam tạng Pali, quyền thứ 14, trang 114, 
“Irường bộ - Drighanikaya”, nói vệ ° 'Quả báo của sa-môn 
(xuất gia) - Samaññaphala sutta”, cốt yêu gợi thêm ngọn đèn 
đạo hạnh để soi sáng cho ai là người có chí xuất gia tìm 
đường tu tập để giải thoát, khỏi phải lầm đường lạc lối theo 
các tà giáo. 

Trong Kinh có nhiều đoạn phải lặp đi lặp lại để nhắn mạnh 
ý nghĩa nhưng bàn tăng tùy tiện giảm bớt đi cho khỏi chán 
tai độc giả. Hơn nữa, những câu văn trong quyền kinh mó tả 
theo lỗi cô điển của Ấn Độ nên khi nghe qua không mấy gì 
hạp với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, những lý lẽ trong 
kinh, bàn tăng vẫn giữ nguyên vẹn, chỉ phiên dịch xuôi thôi. 
Xin chư quý độc giả cô găng nhẫn nại xem suốt từ đầu đến 
cuối thì mới nhận thức được chân lý của pháp. 


Với sự ước mong răng: “Do nhờ ánh sáng của bộ kinh này 
mà nhân sinh sẽ phát sanh nhiều chánh kiến”. 

Do quả phước của sự phiên dịch quyên sách này, cầu xin 
sẽ đem lại nhiều điều hạnh phúc, an vui cho quốc gia, dân 
tộc Việt Nam cũng như luôn cả nhân loại khắp trên thế giới 
và cầu xin cho Phật giáo được thạnh hành đến 5000 năm. 


Với tất cả sự mong mỏi, 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn. 


Qua báo của sa-môn |5 


Мато tassa Bhagavato Агаћаіо Sammasambudhassa 
Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ đến Đức Bhagava, 
Ngài là bác A-rá-hăn cao thượng, 
được đắc quả Chánh biến tri (Tam điệu tam bó аё ). 


Chương Thứ Nhất 
Evamme suttam ... 


Ta có nghe như уду:! Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại 
chùa Ambavana (vườn xoài) của ông Луака Котага Bhacca 
gần thành Rajagaha (Vương Xá) xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) 
cùng 1250 vị tỳ khưu câu hội nơi ấy. 


Lúc bấy giờ, đức vua Ajatasattu (A-Xà-Thế) đang trị vì 
trong xứ Magadha. Một hôm, đêm rằm tháng mười, nhằm 
ngày lễ phát lộ là ngày cuối cùng của bốn tháng mùa mưa, 
đức vua đang ngự trong đền báu, có cả quan, quân châu chực, 
khi ấy đức vua phán rằng: “Đêm nay trăng tỏ rạng rất tốt đẹp, 
đáng vui thú lắm, đáng nhìn xem, đáng trong sạch, vậy, ta 
nên hiểu biết cái chi trong đêm nay có ích lợi? Ta nên tìm 
đến người nào, hoặc sa-môn hoặc bà-la-môn nào, đến ngồi 
ейп để phát tâm trong sạch được?” 

Khi Ngài phán hỏi như thế thì có một vị quan quỳ xuống tâu 
rằng: “Тао Đại vương, vi giáo chủ tên Purana Kassapa là bậc 
có nhiều môn đệ, là thầy của một giáo phái, có nhiều thanh 
danh, có chủ nghĩa, nhiều người cho là bậc trí thức, là bậc đã 


! Thường các bộ kinh đều do BB. Ananda thuật lại nên khởi đầu đều nói: “Ta 
có nghe như vây” là đã nghe Phật nói cho biết. 


6 | Ту khưu Bửu Chon 


có nhiều kinh nghiệm, tu thật lâu, bây giờ đã lão thành, vậy 
xin lịnh Hoàng thượng đến viếng vị ấy. Nếu Bệ hạ đến viêng 
Ngài thì chắc chắn thế nào cũng được thỏa mãn như ý muôn 
không sai”. Khi vị quan ấy tâu xong đức vua vẫn ngôi làm 
thinh yên lặng. 


Kế tiếp có một vị quan khác lại quỳ xuống tâu rằng: “Tâu 
linh Đại vương, có vị giáo chủ tên Makkhali Gosāla là bậc 
có nhiều đồ đệ, là thầy của một giáo phái, có nhiều danh 
tiếng, có chủ nghĩa, nhiều người cho là bậc trí thức, là bậc 
đã từng trải, đã xuất gia thật lâu, bây giờ đã đến tuổi lão 
thành, vậy xin Bë hạ đến viếng vị ау. Nếu Bë hạ đến viếng 
ngài thì chắc chắn thế nào cũng được thỏa mãn như ý muốn 
không sai”. Khi vị quan ấy tâu xong đức vua cũng vẫn làm 
thinh như trước. 


Kế đó có một vị quan khác lại quỳ xuống tâu rằng: “Tàu linh 
Hoàng thượng, có vị giáo chủ tên Ajitakesa Kambala..., có 
vị giáo chủ tên Pakudha Kaccayana..., có vị giáo chủ tên 
Sañjaya Velatthaputta..., có vị giáo chủ tên Nigandha 
Nãtaputta..., là bậc có nhiều môn đệ, là thầy của một giáo 
phái, có nhiều danh tiếng, có chủ nghĩa, nhiều người cho là 
bậc trí thức, là bậc đã có nhiều sự kinh nghiệm, đã xuất gia 
thật lâu, bây giờ đã đến tuôi lão thành, vậy xin Bệ hạ đến 
viếng vị ấy. Nếu Bë hạ đến viếng ngài thì chắc chăn thế nào 
cũng được thỏa mãn như ý muốn không sai”. Vị quan ấy tâu 
xong đức vua cũng vẫn làm thinh lặng lẽ. 


? Mỗi vị giáo chủ đều có một vị quan tâu với vua theo ý thích của riêng mình, 
luôn cả thảy 6 vi. 


Qua báo cua sa-môn |7 


Lúc đó, có ông Jivaka Komara Bhacca3 cũng dang ngồi nơi 
ấy nhưng vẫn làm thinh, đức vua bèn phán hỏi rằng: “Ông 
ЛуаКа tại sao lại làm thinh không nói lời chi cả?” Nhân câu 
hỏi ấy, ông mới thừa dịp mà tâu rằng: “Tâu lịnh Hoàng 
thượng, có Đức Phật là bậc Chánh Biến Tri, hiện nay đang 
ngự trong tịnh xá của hạ thần luôn cả 1250 vị tỳ khưu tăng. 
Đức Phật có nhiều thanh danh lừng lẫy như thế này: Ngài là 
bậc đã xa lìa các tội lỗi, bậc Chánh đắng Chánh giác, bậc đầy 
đủ minh và hạnh, bậc đã đến nơi an lạc đại Niết-bàn, bậc 
thông suốt cả tam giới, bậc có nhiều đức hạnh, bậc dạy dỗ 
những người đáng dạy dỗ, bậc thầy cả Chư Thiên và nhân 
loại, bậc thông thấu lý tứ diệu đế, bậc không còn luân hồi lại 
nữa. Vậy xin Bê hạ đến viếng Đức Phật, khi Bë hạ đến viếng 
Ngài thì thế nào cũng được thỏa mãn như ý muốn không sai”. 
Khi ông Jivaka tâu xong, đức vua liền nhận lời và ra lệnh 
cho ông JTvaka sửa soạn xe giá ngựa cho Ngài đi viễng Đức 
Phật. Khi ông JTvaka cho sửa soạn xong năm trăm thớt voi 
cái và một thớt voi đực bèn vào tâu với đức vua. Ngài lên 
ngự trên thớt voi chúa luôn cả năm trăm cung phi mỹ nữ mỗi 
người cũng đều ngự một thớt voi, luôn cả các quân tùy tùng 
cầm đèn đuốc sáng trưng, ra khỏi đền thắng đến vườn Xoài 
của ông JTvaka. 

Khi đức vua A-Xà-Thế ngự gần đến vườn Xoài thì tâm phát 
sanh ghê sợ, kinh hồn, rởn ӧс cả mình bèn nói với ông JTvaka 
rằng: “Ông JTvaka không gạt tôi chăng? Ông không dụ tôi 
chăng? Ông không dẫn tôi đem cho kẻ nghịch chăng? Vì chư 
tăng có nhiều đến 1250 vị mà sao không nghe tiếng ho hen, 
бп ào chỉ cả?” Ông JTvaka bèn tâu răng: “Tàu Đại vương, xin 


š Ông Jivaka là một vi lương y của vua, của Đức Phật và luôn cả chư Tăng, ắt 
đại tài. 


8 | Ту khưu Bửu Chon 


Đại vương đừng sợ, tôi không gạt, không dụ Đại vương dem 
cho kẻ nghịch đâu. Xin Đại vương cứ đi vào, đèn còn đương 
đốt nơi giảng đường đó”. Khi ấy đức vua A-Xà-Thế xuống 
voi đi chân không thắng vào cửa giảng đường, đến nơi bèn 
hỏi ông Луака: “Vậy chớ Đức Phật ngự nơi nào?” Ông 
Jivaka trả lời rằng: “Đó, Đức Thế Tôn đang ngồi dựa vào 
cây cột giữa, day mặt về hướng đông đối diện với chư tăng”. 
Đức Vua liền đến gần nơi Phật ngự, đứng một nơi phải lẽ, 
khi đứng xong đức vua liếc nhìn chư Tăng đang ngôi im lìm 
yên tịnh hết thảy. Đức Vua thấy vậy nói rằng: “Chư Tăng 
đang yên tịnh như thế nào thì cầu xin cho Udaya Bhadda con 
tôi cũng được yên tịnh như thé ấy”. 

Lúc ấy Đức Phật nói rằng: “Ô, Đại vương đến với sự quyến 
luyến tình thương mà”. 

Kế đó đức vua liền đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư Tăng xong 
rồi ngồi nơi phải lẽ. Khi ngồi xong, đức vua liền bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Đức Thé Tôn, xin Ngài mở lòng 
bác ái cho phép tôi hỏi ít điều”. 

— Đức Phật phán rằng: “Xin Đại vương tùy tiện hỏi đi”. 

— “Bạch Đức Thế Tôn, như tất cả nghề nghiệp có nhiều sự 
lợi ích hiện tại như là: nghề chăn voi, chăn ngựa, đánh xe, 
băn tên, cầm cờ, điểm binh, vận lương, người chiến sĩ, quân 
đội hùng dũng, quân đội thiết giáp, người làm tôi tớ, người 
buôn bán, người hớt tóc, tắm rửa cho người, người nấu ăn, 
người. kết tràng hoa, thợ nhuộm, thợ đương (đan) vi, người 
làm đồ gốm, người kế toán, hoặc các nghề nghiệp khác đều 
có sự lợi ích, những người ấy có thể sinh sông với nghề 
nghiệp của mình, được thấy rõ hiện tại và có thể làm cho cha 
mẹ, vợ con, bậu bạn được sự an vui, hơn nữa cũng có thể 
làm được những phước lành cao thượng, do nhờ phước lành 


Qua báo cua sa-môn |9 


ấy mà có thé được sanh vë cõi Thiên đàng, được an vui có 
mười điều thần phước quí báu" cũng do nơi nghề nghiệp â ау. 
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thé chế định và tuyên bó cho 
tháy rõ sự lợi ích hiện tại về quả báo của bậc sa-môn xuất gia 
không? 

— Đức Phật hỏi lại rằng: “Có lẽ Đại vương đã hỏi các bậc sa- 
môn, bà-la-môn khác rồi chăng?” 


— Bạch Đức Thê Tôn, tôi cũng đã có hỏi nhiêu vi rôi. 
— Vậy chớ các vị ây đã giảng giải như thê nào? Nêu Đại 
vương không lâm lộn xin thuật lại nghe coi? 


— Đức Vua bạch rằng: “Một ngày nọ, trong thành Vương Xá 
này, (015 có đến viếng một vị giáo chủ tên Purana Kassapa, 
sau khi câu chuyện hàn huyên để bày tỏ tình thân mật, tôi 
mới ngồi nơi phải lẽ. Ngồi xong, tôi liền bạch với vị giáo chủ 
Purana Kassapa rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề nghiệp có 
nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn voi.. . (cũng giống 
nhw cách hỏi Phật ở phía trước). Vậy chớ ngài có thê tuyên 
bố cho tôi biết về quả báo của bậc sa-môn xuất gia cho thấy 
rõ rệt hiện tại không?’ Bạch Đức Thé Tôn, khi tôi hỏi như 
thé thì thầy Purana Kassapa trả lời rằng: “Tàu Đại vương, có 
người nào tự mình làm điều tội lỗi hoặc xúi biểu kẻ khác 
làm; cắt tay chân người hoặc biểu kẻ khác cắt; hãm hại người 
hoặc biểu kẻ khác hãm hại; làm cho người đau khổ hoặc xúi 
biểu kẻ khác làm cho người đau khó; làm khó dễ người hoặc 
xúi biêu kẻ khác làm khó аё; tự mình kinh sợ hoặc làm cho 


4 10 điều thần phước là: sắc, thính, hương, vị, Xúc, tuổi thọ, màu da, an vui, 
danh vọng, tự chủ đều cao quí như của thần tiên cả. 

5 Vì Đức Phật dòng Vua nên đức Vua không dám xưng hô là Trim với Ngài 
và xưng Tôi là tỏ ý như là đàn em của Đức Phật. 


10 | Tp khưu Вии Chon 


kẻ khác kinh sợ; tự mình sát sanh hoặc xúi biểu kẻ khác sát 
sanh, trộm cấp, tà dâm, nói láo đều không gọi là làm điều tội 
lỗi; một lẽ nữa, nếu có người nào tàn sát, giết hại hết những 
nhân loại trên thế giới cho thành một đống thịt, do khí giới 
thật bén tinh xảo cũng vô tội và những hành vi ду cũng không 
trả quả, dầu có người qua phía bên mặt con sông Hằng 
(Ganga) ròi sát sanh, cắt tay chân người, hãm hại kẻ khác 
hoặc xúi biểu kẻ khác v.v... những sự làm ấy cũng không trả 
quả. Hoặc có người qua phía bên mặt con sông Hằng rồi làm 
phước, cúng dường bố thí thì sự làm ấy cũng không kết quả 
chi đến người ấy đâu, hoặc có người làm lành, thu thúc thân 
khẩu nói lời chân chánh, thu thúc lục căn, tất cả những hành 
vi ау cũng không trả quá’. Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi 
thầy Purana Kassapa về quả báo của sự xuất gia, thầy không 
trả lời theo câu hỏi của. tôi, trái lại giải về “vô hành kiến”, 
cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít. Bạch 
Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong 
sạch với các bậc xuất gia đang ở trong xứ mình mà người ta 
có thé chỉ trích được. Nhưng tôi không vui thích, không kích 
bác lời nói của thầy Kassapa, tâm tôi phiền phức nhưng 
с nói ra, chỉ không để ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra 


À»» 


уе 


“Bach Đức Thé Tôn, một lúc nọ, trong thành Vuong Xá này 
tôi có đến viếng một vị giáo chủ tên là Makkhali Gosãla, sau 
khi câu chuyện hàn huyên йё bày tỏ tình thân mật, tôi mới 
ngồi nơi phải lẽ, ngồi xong tôi liền bạch với vị giáo chủ 
Makkhali Gosala rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề nghiệp 
có nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn vol,... (nhw 
cách hỏi Phật ở phía trước), vậy ngài có thê tuyên bó cho tôi 
biết về sự lợi ích hiện tại của bậc xuất gia không?’ Bạch Đức 
Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Makkhaili liền trả lời 


Qua báo cua sa-môn | 11 


rằng: “Tâu Đại vương, nguyên nhân làm cho chúng sanh nhơ 
bân hoặc trong sạch đều không có, chúng sanh trong sạch 
cũng không do một nơi nguyên nhân nào, hành vi của mình”, 
hành vi của kẻ khác cũng không có, sức lực con người, sự 
siêng năng, tinh tấn của con người cũng không có. Tất cả 
chúng sanh như lừa, ngựa... hoặc các các loại có thức tánh 
khác, hạng bhuta (noãn sanh) hoặc các loại mễ cốc đều 
không có thẩm quyền, sức lực, tỉnh tấn trong sự làm cho 
mình trong sạch hay là nho bán. Những căn sanh trọng đại? 
có lối một triệu bốn trăm sáu ngàn sáu trăm loại (1.406.600), 
nghiệp có 500 thứ, nghiệp có năm thứ, có ba thứ, sự thực 
hành có 62, antara kappa là khoảng thời gian có 62%, hạng 
người có 6°, thời kỳ con người có 8!0, bọn Ајтуака có 149, 
bọn Paribbäjaka có 149, chỗ ở của Long Vương có 149, căn 
cứ có 120, địa ngục có 130, chất có 36, thai bào của chúng 
sanh hữu tưởng có 7, giống của các loại më cốc có 7!!, có 7 
thứ ngạ quỷ, ao hồ có 7, động có 7 hay 700, thung lũng có 7 
hay 700, chiêm bao có 7 hay 700, người ác hoặc thiện khi 


6 Hành vi của mình cho thành chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, Thinh văn, 
Độc giác, Chánh giác do nhờ năng lực của pháp lành nào cũng không có. 

7 Sự sanh làm người, thú vật, vua, bà-la-môn... 

š Trong 1 đại kiếp có 64 tiêu kiếp, nhưng thầy Makkhali không biết rõ nên nói 
62. 

° Hạng người có 6 là: người đen là ám chỉ bọn thợ săn, người xanh ám chi các 
thầy tỳ khưu trong Phật pháp, người dó là bọn nigandha, người vàng là bọn tu 
lõa thể, người trắng là bọn ajivaka mặc dò trắng, người thiệt trăng là bọn 
nandagotra và vacchagotra. 

10 Lúc còn khó dai là mới sanh lối bảy ngày, lúc khóc hay cười trẻ nào từ cảnh 
khô sanh lại vì còn nhớ những ngày khó hình nên thường hay la khóc, trẻ nào 
từ nhàn cảnh tái sanh vì nhớ sự vui thú nên thường hay cười (mà ta gọi là bà 
mụ dạy), lúc mới tập đi, lúc đi cứng cáp, lúc học hành các môn, lúc thành tài, 
lúc xuất gia, lúc già cả. 

п Bảy thứ më cốc là: lúa soli, lúa sẽ, lúa nếp, lúa rừng (trời), bo bo, cỏ gạo (thứ 
chim cu ăn), lúa mì (bông và cây như cây bắp). 


12 | Ту khưu Bửu Chon 


sanh tú trong vong luán hồi độ chừng tám triệu kiếp thì tự 
nhiên sẽ dứt khỏi khổ. Nếu có người nhất định làm cho 
nghiệp chưa già cho già (là nghiệp chưa tròn đủ số), còn 
nghiệp đã già rồi thì cho dứt nghiệp, do nhờ giới hạnh, thực 
hành, tinh tấn hoặc xuất gia trong nhiều kiếp cũng không có 
kết quả chi, vì sự ráng làm cho dứt khỏi khổ, vui, ví như 
người đo lường đồ vật ấy không phải vậy đâu!?. Sự suy vi 
của bậc tri thức, sự tán hóa của kẻ ác cũng không có, thí dụ 
như cuồn chỉ vải người ta thải cho tháo ra hết như thế nào, 
kẻ ác người thiện khi tái sanh trong vòng luân hồi đúng thời 
kì nhất định rồi thì sẽ làm cho dứt khó cũng được như thế 
ду”. Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi thầy Makkhali Gosäla về 
quả báo của sự xuất gia, thầy không trả lời theo câu hỏi của 


r 
A сс А An??? 


tôi, trái lại giải về “vô nhân kiến” và sự tiến hóa của vũ trụ, 
cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. 
Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ 
trong sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ trong 
lãnh thổ mình mà người ta có thể chỉ trích được, nhưng tôi 
chỉ không vui thích, cũng không ngăn cản lời nói của thầy 
Makkhali, tôi chỉ có phiền phức mà không nói ra, chỉ không 
để ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra về”. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này 
tôi có đến viếng một vị giáo chủ tên là Аја Kesakambala, 
sau khi câu chuyện hàn huyên йё bảy tỏ tình thân mật, tôi 
mới ngôi nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy 
Ајна rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề nghiệp đều có đem 
lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn vol,... (nhu: 


12 Đây toàn là những tư tưởng và kiến thức sai lầm của bọn ngoại đạo và luôn 
các chủ nghĩa của năm vi kia cũng vậy đêu không đúng theo chủ nghĩa của 
Phật giáo. 


Qua báo của sa-món |13 


cách hỏi Phật ở phía trước), vậy ngài có thê tuyên bó chỉ 
định cho tôi thấy rõ sự lợi ích hiện tại của bậc sa-môn xuất 
gia không?’ Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thé thì thầy 
Ajtta trả lời rằng: “Tàu Đại vương, sự bố thí, sự lễ tế, sự cúng 
dường thần lửa đều không có kết quả chỉ; sự hưởng quả tội 
hay phước cũng không có, đời hiện tại, đời vị lai cũng không 

có!3, hành vi cung phụng phải quấy chi với cha mẹ cũng 
tiện có trả quả, chúng sanh thuộc hạng hóa sanh không có, 
các bậc sa-môn, bà-la-môn cùng nhau hành đạo cho dàng 
giác ngộ cũng không có, khi con người chết thì thân tứ đại: 
đất, nước, lửa, gió này sẽ trở thành tứ đại bên ngoài theo vũ 
trụ, lục căn cũng tiêu tan trên hư không chỉ còn bốn người 
khiêng cái giường tử thi đem ra mộ địa, tội lỗi, phước đức 
chi cũng chấm dứt nơi ấy, kết quả chỉ còn đống xương xám 
trắng thôi, các vật lễ làm hỏa táng ấy chỉ còn đống tro tàn là 
kết quả cuối cùng. Sự nói làm phước bó thí là được phước, 
đó là lời nói của kẻ ác nói láo vậy thôi, người thiện, người ác 
gì khi chết rồi cũng tiêu tan mát hết”. Bạch Đức Thế Tôn, tôi 
hỏi thầy AjTta về quả báo của sự xuất gia, nhưng thầy không 
trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải về “đoạn kiến”, cũng 
ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch 
Đức Thé Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong 
sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ trong lãnh 
thổ mình mà người ta có thé kích bác được. Tôi không thỏa 
thích, không bác bẻ lời nói của thầy Ajīta, tâm tôi phiên phức 
nhưng không nói ra, chỉ không đề ý đến lời nói ау rồi đứng 
dậy ra về”. 


3 Ý nói kiếp này cũng không có liên quan đến kiếp vị lai, kiếp vị lai cũng 
không liên quan gì đến kiếp này, là chúng sanh sanh trong kiếp nào khi chết 
thì tiêu mất không có tái sanh lại đâu cả. Đây là tư tưởng sai lầm của phái “vô 
quả kiến” và đoạn kiến. 


14 | Ту khuu Bửu Chon 


“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc no, trong thành Vương Xá này 
tôi có đến viếng một vị giáo chủ tên là Pakudha Kaccãyana, 
sau khi câu chuyện hàn huyên để bày tỏ tình thân mật, tôi 
mới ngôi nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy 
Pakudha rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề nghiệp đều có 
đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn voI,... 
(như cách hỏi Phật ở phía trước), vậy ngài có thé ché định 
cho tôi thấy rõ về sự quả báo của bậc xuất gia không?’ Bạch 
Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Pakudha trả lời 
rằng: “Tâu Đại vương, thân này có bảy thứ là: đất, nước, lửa, 
gió, vui, khổ, sanh mạng, bảy thứ này không có ai làm ra 
được, không có phương pháp nào để làm ra, không ai có thần 
thông mà biến hóa ra được, không ai tạo ra, có trạng thái tự 
nhiên vững chắc như núi non, như cột trụ, không rung động, 
thay đổi, không đụng chạm nhau, không thé làm cho nhau 
vui khô được; tự mình giết hại hoặc bảo kẻ khác giết hại; tự 
mình nghe hoặc biểu kẻ khác nghe, tự mình biết hoặc làm 
cho kẻ khác biết cũng đều không có trong thân này. Hoặc 
như có người cắt đầu kẻ khác bằng khí giới thật bén cũng 
không phải ai giết ai cả, khí giới chỉ đi ngang qua khoảng 
giữa của bảy thứ chất ấy thôi’. Bạch Đức Thé Tôn, tôi hỏi 
thầy Pakudha về quả báo của sự xuất gia, nhưng thầy không 
trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải về chuyện phi lí đâu 
đâu, cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít 
vậy. Bạch Đức Thé Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không 
lẽ trong sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ 
trong lãnh thô mình mà người ta có thể chỉ trích được. Tôi 
không vui thích, không kích bác lời nói của thầy Pakudha, 
tâm tôi phiên phức nhưng T nói ra, chi không đé ý đén 
lời nói ây rôi đứng dậy ra vê” 


Qua báo cua sa-môn |15 


“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này 
tôi có đến viếng một vị giáo chủ tên là Nigandha Nãtaputta, 
sau khi câu chuyện hàn huyên йё bày tỏ tình thân mật, tôi 
mới ngòi nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy 
Nigandha răng: “Bạch ngài, như tất cả nghề nghiệp đều có 
đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn voI,... 
(như cách hỏi Phật ở phía trước), vậy ngài có thé ché định 
cho tôi thấy rõ về sự lợi ích hiện tại của bậc xuất gia không?’ 
Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Nigandha trả 
lời rằng: “Tâu Đại vương, trong đời này phái Nigandha 
chúng tôi phải thu thúc bón điều là: 1- cắm không được dùng 
xài các thứ nước Іапћ!“, 2- phải dùng các thứ nước”, 3- phải 
dứt bỏ tội lỗi do mọi thứ nước, 4- phải rải các thứ nước!6 
Tâu Đại vương, phái Nigandha đã thu thúc trong bốn điều ấy 
nên người ta gọi là bậc đã thu thúc thân rồi, đã đạt đến cuối 
cùng của phẩm hạnh, đã được tốt đẹp уду’. Bạch Đức Thế 
Tôn, tôi hỏi thầy Nigandha về quả báo của bậc sa-môn xuất 
gia, nhưng thầy Nigandha không trả lời theo câu hỏi của tôi, 
trái lại giải vé bốn điều thu thúc tội lỗi, cũng ví như người 
hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch Đức Thế Tôn, 
tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong sạch với các bậc 
sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ trong lãnh thô mình mà 
người ta có thé chỉ trích được. Tôi không vui thích, không 
kích bác lời nói của thầy Pakudha, tâm tôi phiền phức nhưng 
кл, nói ra, chỉ không để ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra 


Дэ» 


уе 


14 Vì cho rằng trong nước lạnh có chúng sanh (sanh mạng). 
15 Là ý nói phải ngăn ngừa tât cả tội lỗi. 
16 Tiếng nói nước là ám chỉ sự ngăn ngừa đường tội lỗi. 


16 | TY khưu Вии Chon 


“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này 
tôi có đến viếng một vị giáo chủ tên Sañjaya Velatthaputta, 
sau khi câu chuyện hàn huyên để bảy tỏ tình thân mật, tôi 
mới ngôi nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy 
Sañjaya rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề nghiệp đều có đem 
lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn vol,... (nhw 
cách hỏi Phật ở phía trước), vậy ngài có thê tuyên bó cho tôi 
thấy rõ về sự lợi ích hiện tại của bậc sa-môn xuất gia không?’ 
Bach Dúc Thé Tôn, khi tôi hói nhu thé thì thày Sañjaya trå 
lời rằng: Таџ Đại vương, néu Đại vương hỏi tôi kiếp vị lai 
có không thì sự hiểu biết của tôi như thế này cũng không 
phải!”, như thế kia cũng không phải'Š, hoặc sự hiểu biết của 
tôi không phải cũng không, hoặc là sự hiểu biết của tôi 
không phải cũng không, cũng không phải vây”, sự hiểu biết 
của tôi như thế khác cũng không?!. Theo sự hiểu biết của tôi, 
đời vi lai không có, đời vi lai khi có khi không, đời vi lai có 
cũng không phải, không có cũng không phải; chúng sanh về 
hạng hóa sanh có, không có, khi có khi không, có cũng 
không phải, không có cũng không phải vậy. Còn nói vê quả 
báo của nghiệp thiện hoặc ác, theo sự hiểu biết của tôi cho 
rằng quả báo ấy có, cái có, cái không, có cũng không phải, 
không có cũng không phải vậy; nếu Đại vương hỏi tôi về 


17 Theo chú giải ý nói dé ngăn ngừa người ta hỏi về nhiều việc không nhất định 
được. 

18 Là ý nói йё ngăn ngừa sự hỏi của người thường kiến là hỏi đời bền vững hay 
không bền vững. 

! Là ý nói để ngăn ngừa người hỏi về đoạn kiến là cho rằng sau khi chết thì 
tiêu mát không sanh lại đâu cả. 

20 Là ý nói dé ngăn ngừa về sự cho rằng, người ta khi chết rồi cũng không phải 
có sanh lại, hoặc cũng không phải không sanh lại. 

?! Là ý nói để ngăn ngừa về lời nói đời bền vững cũng có, không bền vững 
cũng có. 


Qua báo cua sa-món |17 


chúng sanh sau khi chét có tái sanh lai khóng, theo tói sau 
khi chét chúng sanh tái sanh lai cüng khóng phái, khóng tái 
sanh lai cüng khóng phài; su hiểu biết của tôi như thế này 
cũng không phải, như thế kia cũng không phải, như thế khác 
nữa cũng không phải, sự hiểu biết của tôi không phải cũng 
không, hoặc không phải cũng không, cũng không phải уау”. 
Bạch Đức Thế Tôn, tôi hỏi thầy Sañjaya về quả báo của bậc 
sa-môn xuất gia thì thầy Sañjaya không trả lời theo câu hỏi 
của tôi, trái lại giải về sự lộn xộn, tráo trở không dứt khoát 
cái chi, cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây 
mít vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi 
không lẽ trong sạch với bậc sa-môn, bà-la-môn xuất gia như 
thầy Sañjaya thật ngu si, mê muội, thái quá hơn tất cả các 
bậc sa-môn khác đang cư ngụ trong lãnh thổ mình mà người 
ta có thê chỉ trích được. Tôi không vui thích, không kích bác 
lời nói của thầy Sañjaya, tâm tôi rất phiền phức nhưng không 
nói ra, chỉ không đề ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra về”. 


18 | Ту khưu Bửu Chon 


Chương Thứ Hai 
Bạch Đức Thế Tôn, như tất cả nghề nghiệp đều có đem 
lại nhiêu sự lợi ích hiện tại như là: nghê chăn voi, v.v... Bạch 
Đức Thê Tôn, Ngài có thê chê định cho tôi thây rõ sự lợi ích 
hiện tại của bậc xuât gia không? 


Đức Phật bèn trả lời răng: “Như Lai có thể tuyên bố được, 
vậy Như Lai xin hỏi Đại vương, Đại vương hiểu như thế nào 
xin nói như thế ấy, thí dụ như có vị quan lại hầu hạ Đại vương 
hết tất cả công việc triều chánh, rất vừa lòng đẹp ý, là người 
nói những lời đáng thương mến và rất tôn kính Đại vương. 
Người ấy lại suy nghĩ rằng: “О lạ thay! Đây là sự hưởng báu 
của đức vua rõ rệt, vì Ngài cũng là người như ta, tại sao mà 
Ngài được hưởng mọi sự vui thú của cõi đời, có nhiều người 
hầu hạ như bậc Chư Thiên? Còn ta đây sao lại hầu hạ người 
vậy, đây chính là quả phước báu của Ngài đã tạo từ kiếp 
trước kia không sai, vậy ta cũng nên tạo phước báu như 
Ngài’. Suy nghĩ kỹ, y xin từ chức dé xuất gia tu hành, y cạo 
râu tóc, mặc y ca-sa để xuất gia. Một lúc sau, người ấy đã 
hoàn toàn là một bậc xuất gia сб dày đủ sự thu thúc thân, 
khẩu, ý, có tri túc trong bốn món vật dụng, ưa thích nơi ở 
thanh văng. Trong lúc ây có người đến tâu cho Đại vương 
hay về người quan hầu ấy nay đã xuất gia CÓ nhiều đức hạnh 
tốt đẹp. Tâu Đại vương, khi nghe tin ấy Đại vương có nên 
nói như thế này: “Người ấy phải trở lại hầu hạ Trẫm như 
trước không?” 

— “Bạch Đức Thế Tôn, không nên biểu như уду đâu, theo sự 
thật, chúng tôi nên tiếp đãi, đảnh lễ người ấy, nên mời ngồi, 
nên dâng cúng vật thực, chỗ ngụ, y phục và thuốc men, lại 


Qua báo cua sa-món | 19 


nên cho người chăm sóc, bảo bọc người ấy theo đúng lẽ 
phảt”. 

— “Таи Đại vương, theo như chuyện ấy, Đại vương hiểu như 
thế nào, quả báo hay là sự lợi ích hiện tại của bậc sa-môn 
xuất gia có thấy rõ rệt không?” 

— “Bạch Đức Thế Tôn, theo như câu chuyện này thì quả báo 
của sự xuất gia đã thấy rõ rệt vậy”. 

— “Tàu Đại vương, đó Như Lai có thé chế định quả báo của 
sự xuất gia như thé ấy”. 

— Đức Vua lại bạch thêm rằng: “Đức Thế Tôn có thể tuyên 
bó thêm quả báo của sự xuất gia khác cao thượng hơn đó nữa 
không?” 

— “Tàu Đại vương, như có người cày ruộng vất уа để làm 
cho được có lúa gạo (sau khi suy nghĩ kỹ rồi cũng đi xuất 
gia... (cũng giống cách giải đoạn trên)... 

Rồi Đức Phật lại giải thêm cho đức vua nghe rằng: “Tâu Đại 
vương, Như Lai giáng sanh trong cõi thế gian này là bậc đã 
xa lìa các tội lỗi, bậc Chánh đẳng Chánh giác, bậc đầy đủ 
minh và hạnh, bậc đã đi đến nơi an lạc Đại Niết-bàn, bậc 
thông suốt cả tam giới, bậc có nhiều đức hạnh, bậc dạy dỗ 
những người đáng dạy dỗ, bậc thầy cả Chư Thiên và nhân 
loại, bậc thông thấu lý tứ diệu dé, bậc không còn luân hồi lại 
nữa. Như Lai tự giác ngộ và làm cho tất cả Chư Thiên, Ma 
vương, Phạm Thiên, luôn cả chúng sanh trên thế giới và các 
bậc sa-môn, bà-la-môn cũng được giác ngộ theo, Như lai 
thuyết Pháp rất tốt đẹp khoản đầu, khoản giữa và khoản chót, 
đầy đủ ý nghĩa về triết hạnh, lúc ấy các bậc phú gia hoặc con 
của bậc phú gia hoặc người nào chăng hạn được nghe pháp 
ду rồi phát tâm trong sạch rất tin tưởng và suy nghĩ rằng: 


20 | Тў khuu Вии Chon 


“Người tại gia rất bận rộn, tạo những điều tội lỗi và phiền 
não chảy vào, chỉ có xuất gia mới đầy đủ thời giờ rảnh rang, 
vì phạm hạnh ấy người tại gia khó gìn giữ được trong sạch 
trọn vẹn, trơn lắng như ô óc xà cừ, vậy ta nên xuất gia thì tốt 
hơn”. Một lúc sau, người йу dứt bỏ của cải gia tài, thân bằng 
quyến thuộc ít nhiều chẳng hạn, rồi сао tóc, râu, mặc y ca-sa 
đi xuất gia. Khi xuất gia xong, người ấy thu thúc theo giới 
bón Pãtimokkha trong tứ oai nghi đầy đủ hạnh kiểm, ghê sợ 
tội lỗi dầu nhỏ nhen chút ít, thọ trì các điều học, thân khẩu 
chân chánh, sự nuôi mạng trong sạch, là người đầy đủ giới 
hạnh, trang nghiêm, thu thúc lục căn, có tri túc, có sự ghi nhớ 
(sati) và biết mình (sampaJañna). 

1. Phần tiểu giới 

“Thầy tỳ khưu có đủ giới hạnh là thế nào? Tàu Đại vương, 
thầy tỳ khưu trong giáo pháp này dứt bỏ, tránh xa sự sát sanh, 
đã lìa bỏ khí giới và roi, thước, có sự ghê sợ tội lỗi, có lòng 
trắc ân, là người cứu độ đến sanh mạng chúng sanh. Thầy tỳ 
khưu ấy đã dứt bỏ, tránh xa sự trộm cắp, chỉ thọ lãnh láy 
những vật nào mà người ta dâng, cho; có thân trong sạch, 
không phải là kẻ đạo tặc. Thầy tỳ khưu ấy đã dứt bỏ, tránh 
xa sự hành dâm là pháp thấp hèn của kẻ thế, đã tránh xa sự 
nói dối, nói những lời chân chánh, thuật lại sự thật, nói lời 
đúng dán đáng cho người tin cậy, không nói gạt gẫm kẻ khác, 
đã dứt bỏ, tránh xa sự nói đâm thọc, nghe nơi này không đem 
nói lại nơi kia làm cho chia rẽ hai bên, là người hay giảng 
hòa cho người đã chia rẽ, tiếp sức thêm cho những người đã 
có sự hòa hảo càng được thêm ưa thích với nhau, là người 
chỉ nói những lời làm cho hòa thuận. Thầy tỳ khưu đã dứt 
bỏ, tránh xa lời nói độc ác, chửi mắng, chỉ nói những lời vô 
tội, lời nói êm diu, đáng thương mến, đáng để vào tâm, làm 


Qua báo cua sa-món | 21 


cho người vừa lòng đẹp ý; lại tránh xa lời nói vô ích, viễn 
vông, chỉ nói lời thành thật, có lý, nói pháp và luật trong lúc 
nên nói, nói lời người nên để vào tâm, lời đáng tin cậy, lời 
nói nhứt định, lời có sự lợi ích, đó là giới hạnh của thầy tỳ 
khưu vậy”. 

“Thầy tỳ khưu lại tránh xa sự làm hư hại đến tất cả các hạt 
giống và loài thảo mộc, xa lánh sự ăn sái giờ là ăn buổi chiều, 
buổi tối, chỉ độ mỗi ngày một lần trước khi đúng ngo; xa lánh 
sự col hát xướng, nghe âm nhạc vì nó là pháp làm cho tai hại 
đến pháp hành; xa lánh sự trau dòi trang điểm thân thể bằng 
bông hoa, sự thoa xúc dầu thơm, giồi thoa mình đủ cách; xa 
lánh nơi cao sang quảng đại là chỗ nằm, ngòi quá cao và quý 
báu; xa lánh thọ lãnh vàng bạc, mễ cốc lúa thóc (chưa nấu 
chín); xa lánh sự thọ lãnh phụ nữ và thiếu nữ, tôi trai, tớ gái, 
dê, trừu, heo, gà, voi, bò, ngựa, hoặc vườn ruộng; lại xa lánh 
sự mang thơ đem tin tức hoặc làm tay sai cho kẻ thế; xa lánh 
sự buôn bán, sự lường gạt người bằng cách lường cân tráo 
đấu, hoặc đồ giả nói là thật, giả mạo dé gạt người; hoặc chặt 
tay chơn cột trói giết hại, lén núp ân cướp giật, hăm dọa để 
sang đoạt của người, đó là những giới hạnh của vị tỳ khưu 
vậy”. 


2. Phần trung giới 

“Có hạng sa-môn hoặc bà-la-môn khi xuất gia rồi, khi thọ 
thực xong của người cúng dường do đức tin trong sạch, lại 
thường làm cho hư hại đến các giống thảo mộc như giống 
phát sanh do nơi củ hoặc rë, сду, mắt (như tre), đọt, hạt, thầy 
tỳ khưu có ý tránh xa sự làm sai ấy”. 


22 | Ту khưu Вии Chon 


“Có hang sa-món, bà-la-món thuong tho dung vàt dung mà 
tự mình cất giữ lấy như: com, bánh, y phuc, хе có, chỗ nằm 
ngồi, vật thoa xúc và tất cả các thứ vật thực”?, thầy tỳ khưu 
xa lánh cách thọ dụng ấy”. 


“Lại nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn thường hay đi coi hoặc 
nghe các trò chơi âm nhạc, hoặc các trò chơi khác có tai hại 
đến pháp lành là: múa, hát, võ tay cho ăn nhịp, đờn kèn, giặc 
giã, cồn, kiếng, trông phách, hình đào kép, trò trồng tre rồi 
leo lên múa, cho bò cụng lộn, ngựa cán lộn, trâu báng lộn, 
voi đụng lộn, dê, trừu đụng lộn, gà đá lộn, chìm đá lộn, tập 
nghề võ đâu côn, đầu quyền, đánh giặc, đi сої tập binh, điểm 
binh, coi trại lính; thầy tỳ khưu đều lánh xa tất cả các trò vui 
chơi ау”. 

“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay ưa thích theo các trò chơi cờ như là: cờ tướng có 8 ó 
vuông hoặc 10 ô vuông, cờ tướng trên hư không là đánh cờ 
bằng miệng, cút bắt, bắn đạn bi hay là búng sạn sỏi cho trúng 
nhau, đánh cờ người, giỡn với bò con, rảy màu lên giây để 
bàn ra chuyện này kia, chơi trái tràm, thói kèn bằng lá, chơi 
cày bừa nho nhỏ, đánh vòng, trồng chuối ngược (là đi băng 
2 tay, 2 chân đưa lên trời), lường cát, chơi đất, chơi xe, chơi 
cung tên nhỏ, viết chữ trên hư không rồi bàn, giả bộ nhái 
nhau đề cười chơi, chơi cách vua muốn”; thầy tỳ khưu đều 
xa lánh tất cả các sự chơi vô ích ấy. Đó là giới hạnh của thầy 
tỳ khưu vậy”. 


22 Đây là nói cách cất giữ sái luật, cất vật đúng theo luật thì vô tội. 

?3 Là chơi cách chia ra hai bên nam và nữ, rôi bọn bên nam nói nhỏ tên bên nữ, 
bên nữ cũng nói tên bên nam, nếu hai bên nói trúng nhau thì bắt nhau qua lại 
giả làm vợ chồng. 


Qua báo của sa-món | 23 


“Một lẽ nữa, có hang sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay dùng xài sàng cao quảng đại đủ thứ như là: chỗ ngòi cao 
quá 104024, giường ghế chân tiện hình thú dữ, khảm bằng lông 
thú cao hơn bốn ngón, khám thêu hình thú dữ, khảm làm toàn 
băng lông thú trắng, khảm làm bằng lông thú có nhiều bông 
hoa, chỗ ngồi có dồn gòn, khám băng lông thú, lòng dựng 
lên ngã về một phía hoặc hai phía, khảm làm bằng dây vàng, 
bạc, tơ xe, chung lại, khám có xó những báu vật, khảm làm 
bằng lông thú, lớn vừa cho mười sáu người nữ khiêu vũ nhảy 
múa được, khám trải trên lưng voi, lưng ngựa, trên xe, khám 
làm bằng da cọp, da mang, gối kê đầu và gác chân đều toàn 
màu đỏ. Thầy tỳ khưu đều xa lánh sự dùng xài các vật quí 
báu ấy”. 

“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay sửa soạn, trang điểm thân mình như là: thoa xức các vật 
thơm để làm cho mát mùi hôi hám, dám bóp, tắm rửa, bắt 
gân, soi hình, giỗi mình, đeo tràng hoa, dùng vật xoa thức, 
đồ thoa mặt có chấm chấm, giồi mặt, đồ đeo tay, đồ cột tóc, 
cầm ba ton, đao, gươm, dù lọng, giày làm sái luật, đội mão, 

đeo hột xoàn, quạt băng lông thú, vải trăng, vải có ren dài ở 
2 đầu. Thầy tỳ khưu đều xa lánh tất cả sự trang điểm như thế 
Ấy”, 

“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay nói những điều viễn vông vô ích là nói 
“Tiracchãnakathã”? như: nói về vua chúa, về tướng cướp, 


24 Là chỗ nằm ngồi cao quá bốn ngón tay Đức Phật (lối năm tắc tây) kê từ thanh 
giường phía dưới trở xuống, đây là chỗ ngồi nằm có bốn chỉ là bốn căng. Nếu 
làm đủ bảy chỉ là bốn càng, hai tay vin và một chỗ dựa, thì dầu có cao quá luật 
cũng vô tội, như pháp tọa chăng hạn (theo lời chú giải). 

25 Tiracchanakatha: là nói viên vông bông lông vô ích, không có lợi cho sự tu 
hành giải thoát cho mình và cho người. Như nói ông vua này có nhiều uy thế, 


24 | Ту khưu Вии Chon 


quan dai thàn, vë tướng soái, về sự kinh sợ, sự chiến tranh, 
vật thực, nước uống, vải hàng, chỗ nằm, bông hoa, vật thơm, 
về thân quyền, xe cộ, về làng xóm, tỉnh, xứ, bến nước, thân 
quyến đã quá vãng, cõi vũ trụ, biển giả, nói sự vô ích thế này 
thé kia, nói vê Sự suy vi hoặc tién hoa. Thày tỳ khưu đều xa 
lánh nói viễn vông vô ích như thế ấy”. 


“Một lẽ nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay cãi cọ hơn thua như nói: người không phải hiểu biết pháp 
và luật đâu, tôi đây mới là người hiểu biết, người hiểu biết 
pháp và luật sao được, người hành sai, tôi hành mới đúng 
dán, lời nói nào của tôi cũng đều có lợi ích, lời nói của người 
đều vô ích cả, lời nên nói trước người lại nói sau và nói 
ngược lại, lời nói của người nói sái lâu lắm rồi, tội lỗi do lời 
nói của người tôi đã bắt được, đã đè nén thắng được rồi, vậy 
người đi học thêm nữa đi, rồi sẽ nói chuyện trả lời với 101, 
như người có giỏi thì trả lời bây giờ đi. Thầy tỳ khưu đều xa 
lánh những lời nói hơn thua như thé ấy”. 

“Lại nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay 
làm tay sai cho kẻ thế như là vua chúa, bà-la-môn, điền chủ 
hoặc các trẻ con sai biểu các bậc xuất gia ấy đi chỗ này chỗ 
kia, đem vật này đi, đem vật khác lại, thầy tỳ khưu đã xa lánh 
những sự mang tin tức thơ từ của kẻ thế sai biểu như thé ấy”. 


“Một lẽ nữa, có bậc sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay làm bộ gạt ейт kẻ thế cho kiêng né, cung kính mình do 
sự dùng xài các món vật dụng, hoặc nói bợ đỡ kẻ thế, nói xa 
nói gần, hăm dọa mắng nhiếc kẻ thế, muốn kiếm lợi do nơi 


sang trọng, ông vua kia yêu hèn hơn, không mấy uy quyền (vì ông vua nào 
không quyên thế, sang trọng nên nói cũng vô ích). Nếu nói ông vua đó có nhiều 
quyền thế sang trọng nhưng có nhiều đức tin, có đạo đức, biết tu hành, bó thí, 
trì giới, tham thiền... nói như thế thì nên nói. 


Qua báo cua sa-món | 25 


lợi lộc (là được của người này dem cho người khác để cầu 
lợi lớn hơn). Thây tỳ khưu đêu xa lánh các sự làm giả dôi 
ау”. 

“Đó là giới, hạnh của thầy tỳ khuu vậy”. 


3. Phần đại giới 


“Trong thế gian này có hạng sa-môn, bà-la-môn đã thọ 
thực của người tín thí do đức tin rồi thường hay làm điều tà 
mạng để nuôi mạng sống bằng các môn học đê hèn 
(tiracchanavtjja) như là coi tay, bàn điềm lành dù, như sét 
đánh, v.v..., bàn chiêm bao, coi tướng, bàn vật bị chuột, mối 
cắn; chỉ cách tế thần lửa, cách cúng tế bằng ngọc, bằng trấu, 
băng cám, bằng gạo, bằng sữa, băng dầu, băng miệng“, bằng 
máu, chỉ cách xây địa lý để cất nhà cho có lợi, về vườn ruộng 
tốt xấu, coi ma qui, bắt ma qui, cách ếm đối nhà cửa, cách 
kêu rắn và trừ nọc rắn, cách chữa bịnh ung thư, cách giải độc 
bị bò kẹp, rít, chuột cắn, cách bàn tiếng con thú hoặc chim 
kêu, qua kêu, coi tuổi, cách ngăn ngừa tên đạn không cho 
trúng, cách coi dấu chân thú rừng?”. Thầy tỳ khưu đều xa 
lánh tất cả những sự nuôi mạng không chân chính ấy”. 


“Một lẽ nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay làm điều tà mạng khác nữa như là: bàn về tướng của cục 
ngọc, của hàng vải, của gậy, roi, khí giới, đao, tên, cung, 
súng, coi tướng phụ nữ, nam nhon, con trai, con gái, tôi trai, 
tớ gái, voi, ngựa, dê, trâu, bò, trừu, gà, chim, các hình vẽ, coi 


? Là miệng ngậm vật tế như hột cải đem vào trong lửa dé tế, hoặc cách đọc 
cúng tê băng miệng không. 
27 Là аё bàn và chỉ cho các thợ săn. 


26 | Tp khuu Búu Chon 


nóc nhà, hình rùa, hình thú rừng. Thầy tỳ khuu đều xa lánh 
tât cả sự làm không chân chính ây”. 


“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay làm điều tà mạng để nuôi sống như là: bàn coi ngày nào 
đức vua ra trận sẽ thắng, ngày nào nên trở về thành, lúc nào 
nên xông tới, lúc nào nên thối lui, nếu đức vua ở trong thành 
sẽ thắng, ở ngoài thành sẽ bại, hoặc cách ngược lại, hoặc bàn 
vị này sẽ thắng trận, vị kia sẽ bại?3. Thầy tỳ khưu đều xa lánh 
cách nuôi mạng sống không chân chính ấy”. 


“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay nuôi mạng bằng cách đê hèn khác nữa như là: bàn đến 
ngày đó sẽ có nguyệt thực, nhật thực, ngày nào sao hôm sao 
mai hiệp nhau, hoặc đi ngang qua mặt trăng mặt trời; mặt 
trăng, mặt trời đi chung một đường hay di sái đường nhau, 
các vì sao cũng như cách ấy, bữa nào sẽ có ánh sáng từ trên 
hư không rớt xuống, sẽ có sự nóng một phía trời, sẽ có động 
đất, sẽ có sắm sét; mặt trời, mặt trăng, sao sẽ mọc lên hoặc 
lặn đi sẽ được trong sạch hay là nho bán; nguyệt thực, nhật 
thực sẽ đem lại sự vui khô như thế này, sao mọc lên hợp 
chung nhau cũng vậy; mặt trăng, mặt trời, chòm sao mà đi 
chung nhau hay là sái đường nhau sẽ đem lại sự vui khổ cho 
nhơn loại như thế này thế kia; ánh sáng trên không rơi xuống, 
sự động đất, trời gầm sắm sét, mặt trời, mặt trăng, chòm sao 
lặn mọc, tỏ hay lu mờ sẽ đem lại sự vui khổ cho nhơn loại 
thế này thế kia. Thầy tỳ khưu đều xa lánh tất cả các nghề 
nuôi mạng sống không chân chính như thế ấy”. 


“Còn nữa, có nhiêu hạng sa-môn, bà-la-môn xuât gia rôi 
thường hay bàn hoặc dạy những nghê nghiệp đê hèn đề nuôi 


? Bàn như vậy ё cho người nhớ ơn dâng cúng tứ vật dụng cho mình. 


Qua báo cua sa-món | 27 


mạng sóng như là: bàn coi năm nay mưa nhiều, ít, có lúa gạo 
dòi dào hay thiếu kém, có sự yên ón hay là ghê sợ, sẽ có binh 
hoạn hay vô bịnh, dạy cách đếm tay không, làm toán, tính 
mão, làm thơ phú, dạy sách giải vê vũ trụ (như giải tại sao 
con quạ đen, cò trăng,..). Thầy tỳ Komi đều xa lánh những 
nghề nuôi mạng không chân chính ấy”. 


“Còn nữa, có nhiều hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi 
thường hay bàn hoặc dạy những nghè đê hèn khác nữa để 
nuôi mạng sống như là: chỉ cách cưới gả, cách bỏ ngãi mê, 
cách làm cho xa lìa nhau, cách thâu tiền, cách buôn bán, cách 
làm cho thương yêu nhau, ghét nhau, cách dưỡng thai, cách 
làm cho á khẩu, tà thuật làm cứng hàm, cho điếc tai, hỏi 
gương là cách cầu Chư Thiên nhập vào gương rồi hỏi chuyện 
lành dù, hỏi cô gái ngồi đồng, hỏi Chư Thiên cầu nhập vào 
người, cách thờ mặt trời, cách thờ Đại Phạm Thiên, cách thôi 
trong miệng cho ra lửa, cách gọi thần tài đến an trụ. Thầy tỳ 
khưu đều xa lánh tất cả các nghề nuôi mạng không chân 
chính ấy”. 

“Còn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường 
hay làm những nghề đê hèn để nuôi mạng sống như là: chỉ 
cách cúng vái, cách tế lễ, ёт đối ma qui, ёт đối nhà cửa, 
làm cho người lại cái giống đàn ông và ngược lại, cách cất 
nhà, cách cúng tế đất đai, rửa mặt cho sạch rôi cho nước dư 
đến người, xối nước tắm cho người, tế thần lửa, làm thuốc 
cho mửa, làm thuốc xó, làm thuốc chữa binh phía trên phía 
dưới, chữa bịnh nhức đầu, nấu dầu đề nhỏ lỗ tai, làm thuốc 
xông con mắt, thuốc ngửi, thuốc thoa xức, thuốc mát, làm 
thầy mồ xẻ, trị binh trẻ con, cách đã thuốc độc. Thầy tỳ khưu 
đều xa lánh tất cả những cách làm đê hèn dé nuôi mạng như 
thế ấy”. 


28 | Ту khưu Вии Chon 


“Dó là những giới hạnh của thầy tỳ khưu vậy. Tàu Đại 
vương, những sự sợ sệt nào mà phát sanh lên do nơi sự không 
thu thúc trong giới hạnh, thì thầy tỳ khưu không có những sự 
so sét áy nữa đâu, ví như sự kinh sợ nào của một đức vua 
vừa mới được tôn vương, nhưng đức vua đã trừ hết tất cả 
những sự kinh sợ ấy là kẻ nghịch rồi thì dầu ở một nơi nào 
đức vua ấy cũng không có sự sợ sệt nữa cũng như thế ấy. 
Thầy tỳ khưu ấy đã được giới hạnh trong sạch như của các 
bậc thánh nhơn rồi thì thường hưởng sự an vui thanh tịnh 
trong thân tâm. Tâu Đại vương, đó là cách đầy đủ giới hạnh 
của vị tỳ khưu vậy”. 


4. Quả báo sa-môn 

“Tàu Đại vương, trong giáo pháp của Như Lai, thầy tỳ 
khưu phải thu thúc lục căn cho thanh tịnh là khi nhãn căn 
tiếp xúc уб1 sác tràn, tâm không đề ý đến thé tướng và phụ 
tướng của sắc ấy, hai pháp ác là vui thích và bất bình thường 
hay ám ảnh đè nén tâm của người không thu thúc nhãn căn, 
nhưng hai pháp ấy không thể làm hại đến tâm của vi ty Кїї 
đã thu thúc; khi nhĩ căn tiếp với thinh tràn — khi tý căn tiép 
xúc với khí trần — khi thiệt căn tiếp xúc vói VỊ trần — khi thân 
căn tiếp xúc với xúc trần — khi ý căn tiếp xúc với pháp trần 
— tâm không đề ý đến thể tướng và phụ tướng của pháp trần 
ấy, hai pháp ác là vui thích và bất bình thường hay ám ảnh 
đè nén tâm của người không thu thúc ý căn, nhưng hai pháp 
ác йу không thé nào làm hại được đến tâm của thầy tỳ khưu 
đã thu thúc ý căn vậy. Khi thầy tỳ khưu đã thu thúc lục căn 
theo bậc thánh nhơn như thế ấy thì hằng hưởng được sự an 
tịnh không lẫn lộn với phiền não bên trong. 


Qua báo của sa-món | 29 


Tàu Đại vương, vị tỳ khưu ấy lai có sự ghi nhớ và biết mình 
là: khi đi tới hoặc thối lui cũng biết rõ, khi ngó ngay tới hoặc 
ngó hai bên, khi xòe tay ra hay nắm tay vô, khi mặc y mang 
bát, khi thọ thực, uống nước cũng đều biết rõ, hoặc khi đại 
tiện, tiểu tiện, khi đứng, đi, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói chuyện, 
làm thinh đều biết rõ rệt không quên mình. 


Thầy tỳ khưu có đủ sự ghi nhớ và biết mình như thế ấy. Tàu 
Đại vương, thầy tỳ khưu trong giáo pháp này là bậc tri túc 
(santosa) trong y phục để che thân, trong vật thực, mỗi khi 
đi đâu chỉ có đem theo các món phụ tùng y bát thôi, cũng ví 
như loài phi cẦm đi đâu chỉ có đem theo cặp cánh dé bay vậy 
thôi, thì thầy tỳ khưu tri túc cũng chỉ đem theo các món y bát 
như thế. 


Thầy tỳ khưu Ấy, khi đã có giới hạnh, thu thúc lục căn, có sự 
ghi nhớ và biết mình, tri túc theo hạnh của các bậc thánh 
nhơn lại thích ở nơi thanh vắng như là: ở trong rừng, dưới 
cội cây, trên núi, trong động, rừng má mó, rừng thưa, hoặc 
nơi đồng trồng, nơi đống cỏ rơm; sau khi đi bát về thọ thực 
xong rồi ngồi kiết già hoặc bán già, thân mình ngay а 
gom thâu sự ghi nhớ chủ tâm vào dë muc tham thiền” 


Thầy tỳ khưu á ау, dứt bỏ làm cho sạch không còn dư sót vui 
thích theo ngũ trần, dứt bỏ lòng thù oán, hãm hại, có tâm tế 
độ, giúp đỡ làm lợi ích cho chúng sanh, dứt bỏ làm cho sạch 
pháp hôn trầm (là sự mê tâm buôn ngủ) do nhờ sự ghi nhớ, 
biết mình và nhìn xem ánh sáng, dứt bỏ tâm phóng dật là tâm 
xao xuyên, buông lung theo cảnh giới, có гапо làm cho tâm 
yên tịnh bên trong, lại dứt bỏ sự hoài nghi trong các pháp 
lành, tâm trong sạch và xa lánh sự hoài nghi. 


29 Có 40 đề mục, tùy theo đề mục nào mà mình thích hợp đã học. 


30 | Tỳ khuu Bửu Chon 


Tâu Đại vương, cũng ví như người vay tiền của kẻ khác аё 
làm công việc, công việc người ây lại đạt kết quả tốt đẹp, 
người ây lại trả hết nợ cũ, còn dư lại tiền của cũng nhiều, có 
thé nuôi gia đình đầy đủ, khi người ấy nhớ đến mình đã trả 
xong nợ rồi thì tâm thỏa thích vui mừng: hoặc ví như người 
mang bịnh nặng, rất đau khổ, cơm nước không ăn uống được, 
sức lực mòn mỏi, yếu đuối trong một lúc, sau người ду được 
lành bịnh, ăn ngon, có sức khỏe bình phục lại như thường, 
người ấy mỗi khi nghĩ đến mình đã khỏi bịnh thì tâm rất thỏa 
thích vui mừng; hoặc ví như người bị giam cầm, sau khi 
được thả ra người ấy rất vui mừng vì được sự tự do thong 
thả; hoặc ví như người tù tội, sau khi được thả ra...; hoặc ví 
như người có nhiều của cải đem theo mình đi đường có nhiều 
sự tai hại, không cơm nước, có thú dữ, đạo tặc ở phía trước 
phía sau. Sau khi qua khỏi con đường nguy hiểm ấy thì người 
rất vui mừng thỏa thích như thé nào thì, tàu Đại vương, thầy 
tỳ khưu khi suy xét thấy năm pháp che lấp (nivarana) ngăn 
cản còn trong thân tâm thì tâm cũng lo sợ như người thiếu 
nợ, có bịnh, bị giam, bị tội tù và đường nguy hiểm ấy. Khi 
nào suy xét thấy năm pháp che lắp không còn trong thân tâm 
nữa vì đã thoát khỏi rồi thì tâm cũng vui mừng thỏa thích 
phát sanh lên, khi tâm thỏa thích phát sanh lên thì phi lạc 
cũng phát sanh, khi phi lạc phát sanh lên thì sự an tịnh cũng 
phát sanh, khi sự an tịnh phát sanh thì tâm được sự an lạc, 
khi tâm được sự an lạc rồi thì lần lần được an trụ. 


Thây tỳ khưu â Ấy, khi tâm đã xa lìa các trần, xa Па các pháp 
ác rôi thì được đắc sơ thiền có những chi tâm, tứ, phi, lạc, an 
tịnh cũng phát sanh lên do nhờ tâm an trụ йу. Thầy tỳ khưu 
áy được hưởng sự an lạc đầy đủ trong tứ oai nghi và làm cho 
khắp cả thân mình được đầy đủ sự phỉ lạc và an tịnh. Tâu 
Đại vương, ví như người thạo việc tăm rửa cho kẻ khác, lấy 


Qua báo của sa-môn |31 


mat phán và trầm đề vào trong chén đồng rải nước cho đều 
rồi vò cục lại để thêm nước vào ngâm cho đến chiều thì các 
vật ấy tự nhiên dính nhẹo lại với nhau hết như thế nào thì 
ау tỳ khuu cũng làm cho khắp cả châu thân được thám 
nhuàn đây tràn su phi lạc và an tịnh cũng như thế ấy. Tâu 
Đại vương, đây là quả báo của sự xuất gia, tự mình thấy rõ 
hiện tại, cao thượng, quí báu hơn tất cả các quả báo đã Кё ở 
phía trước vậy. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu suy xét thấy sơ thiền 
còn bận rộn với chi tầm và sát, mới ráng trong sạch nhứt tâm 
niệm cho đắc nhị thiền, không có chi tầm và sát, chỉ còn có 
phi lạc và an tịnh phát sanh do thiền định mà thôi. Thầy tỳ 
khưu ấy làm cho khắp cả châu thân được thấm nhuàn tràn trê 
sự phi lạc và an tịnh; ví như vùng nước sâu, đầy tràn lên 
nhưng các nguồn nước từ hướng đông, tây, nam, bắc chảy 
đến cũng không mưa cũng không có rơi xuống vùng nước ấy 
nhưng tự nhiên nước trong mát mẻ trào lên làm cho vùng 
nước ấy được thấm thía đầy dẫy khắp mọi nơi như thế nào, 
thì thầy tỳ khưu ấy cũng làm cho khắp châu thân được thấm 
nhuàn đầy аду sự phi lạc và an tịnh cũng như thế ấy. Tàu Đại 
vương, đó là quả báo của bậc sa-môn xuất gia, cao quí hơn 
các quả báo đã giải trước đây vậy. 

Hơn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu suy xét chán nản sự 
phi lạc trong nhị thiền do nhờ tâm xả có sự ghi nhớ và biết 
mình, ráng dứt bỏ sự phi lạc rồi mới đắc tam thiền, chỉ còn 
có sự an tịnh mà thôi, các bậc thánh nhơn thường hay khen 
ngợi người đã đắc được tam thiền chỉ có tâm xả và sự ghi 
nhớ và hưởng sự khoái lạc vậy thôi, thì thầy tỳ khưu ấy cũng 
đắc được tam thiền và làm cho khắp cả châu thân được thắm 
nhuàn đầy tràn sự an tịnh vì đã dứt bỏ sự phi lạc ở nhị thiền 


32 | Tỳ khuu Bửu Chon 


rồi, cũng ví như nơi đìa đầm chỗ bông súng, hoa sen trắng, 
sen đỏ mọc, có thứ mọc lên chưa tới mặt nước, ngập trong 
nước các thứ bông sen ấy tự nhiên thắm nhuân đầy dày nước 
mát từ gốc tới ngọn như thế nào thì thầy tỳ khưu khi đắc tam 
thiền rồi thì cũng làm cho khắp cả châu thân được thấm 
nhuàn đây аду sự an tịnh cũng như thế ấy. Tàu Đại vương, 
đây là quả báo của sa-môn xuất gia, cao thượng hơn các quả 
đã giải trước. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy lại đứt bỏ cả vui, 
khổ mới đắc được tứ thiền không còn vui khổ, chỉ có sự ghi 
nhớ trong sạch và xả mà thôi, thầy tỳ khưu ấy làm cho khắp 
cả châu thân được thắm nhuàn đầy айу tâm trong trẻo, cũng 
ví như người lây vải trắng phau sạch sẽ đắp lên từ đầu đến 
chân rồi ngồi yên lặng, toàn khắp châu thân người ấy không 
có chỗ nào mà không có vải trăng phau như thé nào, thì thầy 
tỳ khưu cũng làm cho khắp cả châu thân được thấm nhuần 
đầy dẫy tâm trong sạch như thế ấy. Tâu Đại vương, đây là 
quả báo của bậc sa-môn xuất gia, tự mình thấy rõ hiện tại, 
cao thượng nụ báu hơn các quả báo đã giải trước. 

Thầy tỳ khưu ấy khi tâm được yên trụ, trong sạch, không tiếp 
xúc với phiền não, có trạng thái mềm dịu, có thể làm việc 
được dễ dàng, không rung động theo cảnh giới như thế rồi 
thì chú tâm đến pháp “minh sát tuệ” là cho thấy rõ, biết rõ 
thân ngũ uán này, nơi hội họp lại của tứ đại, phát sanh lên do 
cha mẹ, tấn hóa lên do nhờ vật thực có tánh cách không 
thường phải săn sóc tắm rửa, thoa bóp nhọc nhàn, nhưng rồi 
nó cũng sẽ tự nhiên tan rã, tâm thức của ta đây nương nhờ 
với thân này, dính líu với thân này, cũng ví như ngọc ma-ni 
trong trẻo có tám góc, thợ đã giôi mài xong, có chiếu nhiều 
ánh sáng, nếu có chỉ màu xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu, đen xỏ 


Quả báo của sa-món | 33 


vào vién ngoc ma-ni áy, người có con mắt sáng, lại càm cuc 
ngọc ấy lên xem thì thấy rõ ràng đây là ngọc ma-ni, đây là 
chỉ màu như thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm trong sạch rồi 
thì khi chú tâm vào pháp “minh sát tuệ” cũng thấy rõ thân tứ 
đại này có trạng thái vô thường, có nhiều sự bận rộn, săn sóc 
rồi nó cũng sẽ tan rã không sai vậy. Tâu Đại vương, đây là 
quả báo của sự xuất gia, cao thượng hơn các quả báo đã kể 
trước. 


Khi tâm đã được trong sạch thanh tịnh như thé rồi, thầy tỳ 
khưu chú tâm để dùng pháp “hóa thân” là dùng tâm mình 
biến hóa ra thân hình khác có đầy đủ các thủ túc và các bộ 
phận, lục căn đều tốt đẹp, ví như người rút tim bức ra khỏi 
cộng, hoặc ví như người rút gươm ra khỏi vỏ, hoặc ví như 
lột da rắn cho rời ra, người ấy thấy rằng: đây là gươm, đây 
là vỏ gươm, gươm này ta đã rút ra từ vỏ vậy, như thế nào thì 
thầy tỳ khưu khi tâm đã được trong sạch thanh tịnh rồi thì 
chú tâm đề dùng pháp “hóa thân” cũng thấy rõ đây là thân ta 
đã rút ra khỏi tâm như thé ấy. Đó là quả báo của sự xuất gia, 
cao thượng hơn các quả báo đã ké trước. 


Thầy tỳ khưu ấy khi tâm được trong sạch và thanh tịnh như 
thế rồi thì chú tâm để biến hóa các pháp “thần thông”, thầy 
tỳ khưu ấy có thê biến hóa một người thành ra nhiều người 
hoặc ngược lại, làm chỗ kín đáo thành ra chỗ trống hoặc 
ngược lại, đi thấu qua vách, qua rào, qua núi cũng như đi 
ngoài trống, lặn hụp trong mặt đất cũng như lặn hụp trong 
nước, đi trên mặt nước cũng như đi trên đất, bay bổng trên 
hư không như loài phi cầm, rờ rẫm mặt trời, mặt trăng, có 
nhiều oai lực cũng được, hoặc làm thân mình lớn lên cho tới 
cõi trời Phạm Thiên. Tâu Đại vương, ví như người thợ làm 
đồ gốm đã rành nghề, khi đất sét đã nhỏi dẻo dai kỹ lưỡng 


34 | Tỳ khuu Bửu Chon 


rồi muốn пап ra món chi cũng được như ý muốn, hoặc ví như 
người thợ tiện hoặc chạm rành nghề, khi ngà, xương đã sửa 
soạn xong có thê làm ra vật chi cũng được như ý muốn như 
thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm đã trong sạch thanh tịnh rồi 
có thể biến hóa các pháp thần thông được dễ dàng cũng như 
thế ấy. Dó là quả báo của sự xuất gia, rất cao thượng, quí báu 
hơn các quả báo đã giải trước. 


Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm được trong 
sạch thanh tịnh rồi thì chú tâm dé đắc “nhĩ thông” có lỗ tai 
thần có thể nghe được hai thứ tiếng là tiếng Chư Thiên và 
tiếng người, từ xa hoặc gần cũng được, cũng ví như người 
có 10 tai tốt đi xa, khi nghe tiếng trông, chuông lớn nhỏ, tiếng 
còi, tiếng kèn đều nghe biết rõ rệt không sai lâm như thế nào 
thì thầy tỳ khưu khi tâm được trong sạch thanh tịnh ròi CÓ 
thé đắc được nhĩ thông nghe cả hai thứ tiếng cũng như thế 
ду. Đó là quả báo của bậc xuất gia, rất cao thượng, quí báu 
hơn các quả báo đã giải trước. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm được trong 
sạch thanh tịnh rồi thì chú tâm dé đắc “tha tâm thông” có thé 
biết được tâm kẻ khác, như tâm ái tình hoặc tâm không có ái 
tình; tâm sân hận, hoặc tâm không sân hận; tâm si mê hoặc 
tâm không si mê; tâm muốn hôn mê (là tâm dụ dự lười biếng) 
hoặc tâm không hôn mê; tâm phóng dật hoặc tâm không 
phóng đật; tâm quảng đại” hoặc tâm không quảng đại”!:; tâm 
này còn có tâm khác cao thượng hơn hoặc tâm này không 
còn tâm nào cao thượng hơn”; tâm yên trụ” hoặc tâm không 


30 Là tâm đắc thiền về cảnh sắc giới. 

3! Là tâm chưa đắc cõi thiền nào, là tâm còn ở cảnh dục giới. 
32 Là tâm đã đắc thiền hữu sắc và vô sắc. 

33 Là tâm đã cận định hoặc nhập định. 


Qua báo cua sa-món | 35 


yên trụ”; tâm giải thoát hoặc tâm chưa giải thoát. Tâu Đại 
vương, cũng ví như người thiếu niên nam nữ ưa thích sự 
trang điểm, khi soi hình trong kiếng hoặc trong nước tự nhiên 
thấy тб gương mặt mình sạch, do, có mụn tàn nhang hay 
không có cũng thấy rõ như thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm 
được trong sạch rồi cũng có thể thấy được, biết được tâm của 
kẻ khác rõ rệt cũng như thé ấy. Đó là quả báo rất cao thượng 
của bậc xuất gia, hơn các quả báo đã giải trước. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm đã được 
trong sạch thanh tịnh như thế rồi thì chú tâm để đắc “túc 
mạng thông” là biết rõ những tiền kiếp của mình và của 
chúng sanh từ 1 kiếp 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10.000 kiếp 
cho đến vô lượng vô biên, hằng hà sa số kiép35, mỗi kiếp đều 
nhớ rõ sanh nơi nào, hưởng sự vui khó như thế nào, tuổi thọ 
bao nhiêu, khi chết nơi ấy rồi sinh lại nơi nào cũng đều nhớ 
rõ, ví như có người bỏ xứ mình đi qua xứ khác, người йу có 
thé nhớ rõ lại lúc mình ở nơi xứ người, ngôi, đứng, đi như 
thế này, nói chuyện hoặc làm thinh như thé này đều nhớ rõ 
không sai lầm như thế nào, thì thầy tỳ khưu khi tâm được 
trong sạch rồi cũng có thể đắc được “túc mạng thông” biết 
rõ những tiền kiếp của mình và của chúng sanh như thế ấy. 
Đó là quả báo của bậc sa-môn xuất gia rất cao thượng và quí 
báu hơn các quả báo đã giải trước. 


3% Là tâm chưa được cận định hoặc nhập định. 

РЭ Kiếp, (kappa) có bón là: từ quả địa cầu khởi sự hư hoại cho đến lửa cháy 
thiêu hết gọi là kiếp hoại (samvattakappa); từ khi lửa cháy hết chỉ còn khíuu 
minh minh gọi là kiếp không (samvattatthayikappa); từ khi quả địa cầu mới 
phát sanh lên cho đến khi có mặt trời, mặt trăng gọi là kiếp thành 
(ywafakappa); từ khi mặt trời mặt trăng sanh lên cho đến khi khởi sự hư hoại 
gọi là kiếp trụ (wwa/fahayikappa). Bốn tiêu kiếp này gọi là đại kiếp 
(mahakappa) (xem tập 14, tr.202). 


36 | Tỳ khuu Bửu Chon 


Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm đã được 
trong sạch thanh tịnh như thé rồi thì chú tâm để đắc “nhãn 
thông” cũng gọi là “sanh diệt thông” là thấy rõ sự sanh diệt 
của chúng sanh do nơi nhãn thông, thầy tỳ khưu ấy có nhãn 
thông trong sạch vượt qua khỏi nhục nhãn của thường nhơn, 
thấy rõ sự sanh diệt của chúng sanh, thấp hèn hoặc cao 
thượng, hình dạng xấu tốt ở cảnh giới vui khó đều do duyên 
nghiệp của mình gây nên, như chúng sanh nào tạo ra những 
nghiệp ác do thân khẩu ý, khi dễ các bậc thánh nhơn, chấp 
theo tà kiến, sau khi chết rồi phải thọ sanh vào cảnh khổ như 
súc sanh, a-tu-la, nga quỷ, địa ngục; còn chúng sanh nào tạo 
ra những nghiệp lành do thân khẩu ý trong sạch, hay cung 
kính khen ngợi các bậc thánh nhơn, có chánh kiến, tạo ra 
những nghiệp lành do chánh kiến ấy, sau khi chết được sanh 

vê nhàn cảnh là sanh làm người giàu sang hoặc sanh về cõi 
thiên đàng, cũng ví như người ngôi trên lâu canh gác ở chính 
giữa ngã tư đường, trong đô thị, có cặp mắt sáng, đứng trên 
lầu ấy thấy rõ mọi người đi vào nhà, ra khỏi nhà, đi tới lui 
theo đường, ngồi đứng theo hai bên đường đều thấy rõ như 
thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm được trong sạch không bợn 
nho, lẫn lộn với tùy phiền não rồi thì chú tâm dé đắc “nhãn 
thông” thấy rõ sự sanh diệt luân hồi của chúng sanh cũng 
như thế ấy. Đó là quả báo của bậc sa-môn xuất gia cao 
thượng hơn tất cả các quả báo đã giải trước. 


Hơn nữa, tâu Đại vương, khi thây tỳ khưu ấy tâm đã được 
trong sạch, không có tiếp xúc với _phiền não, có trạng thái 
mềm mại, có thể làm việc được dễ dàng, không rung động 
theo cảnh giới như thế rồi thì chủ tâm cho đắc “lậu tận thông” 

(asavakkhaya ñana) là trí tuệ thây rõ pháp, diệt trừ các pháp 


Qua báo cua sa-môn |37 


trầm luân°9, thầy tỳ khưu ấy thấy rõ đúng theo chân lý đây là 
khó, đây là nguyên nhân йё phát sanh lên sự khó, đây là Niết- 
bàn nơi diệt tắt cái khổ, đây là con đường bát thánh đạo thực 
hành theo đề đi đến nơi diệt khổ; và biết rõ đây là pháp trầm 
luân đây là nguyên nhân dé phát sanh lên pháp trầm luân, 
đây là Niết-bàn là nơi diệt tắt các pháp trầm luân, đây là con 
đường thực hành đề diệt tận các pháp trầm luân. Khi thây tỳ 
khưu thấy rõ như thé thì tâm được giải thoát khỏi pháp trầm 
luân trong ngũ trần dục cảnh, trầm luân trong tam giới, trầm 
luân trong vô minh?”, khi tâm của thầy tỳ khưu đã giải thoát 
như thé rồi thì tự biết rằng “Тат ta đã hoàn toàn giải thoát”, 
sự sanh của ta cũng đã dứt rồi, con đường phạm hạnh ta đã 
thực hành tròn đủ rồi, mười sáu phận sự phải làm ta đã làm 
xong гӧі?, đạo hạnh nào mà phải thực hành cũng không còn 
nữa, kiếp này là kiếp chót của ta vậy. 

Tâu Đại vương, cũng ví như một ao vũng, nước ở trên núi 
thật trong, không nho bán, người có cặp mắt sáng đứng dựa 
mé nước ấy thấy rõ ốc, hến, sạn, đá, cá, ếch đang lội tới lui 
hoặc dừng lại ở trong nước đó một cách rõ rệt như thế nào 
thì thầy tỳ khưu khi tâm đã được trong sạch rồi thì chú tâm 
để đắc pháp “lậu tận thông” là trí tuệ thấy rõ và diệt trừ các 
pháp trầm luân cũng như thế ấy. 


36 Trầm luân có 3 hoặc 4 là: trầm luân trong ngũ trần, trầm luân trong tam giới, 
tràm luân trong vô minh, nếu 4 thì ta thêm trầm luân trong kiến thức. 

37 Xin xem nhân quả liên quan đã có giải rõ. 

3 Mười sáu phận sự là: 1.dwkkhampariññeyyam - ta biết rõ cái khó, 
2.dukkhasamudayopahätäbbo - nguyên nhân phát sanh lên cái khổ ta phải đứt 
bỏ, 3.dukkhanirodhosacchikãtabbo - sự diệt tắt khổ ta phải làm cho rõ rệt 
(xong), 4.Ädukkhanirodha gãminipafipada bhãvefabbo - sự thực hành để diệt tắt 
cái khó ta phải thực hành; mỗi thánh đạo là Tu-đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm đạo, 
A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo đều có 4 phận sự, trong 4 thánh đạo thành ra 
16 phận sự. 


38 | Tỳ khuu Bửu Chon 


Tàu Dai vuong, dó là диа báo cúa bàc sa-món xuát gia cao 
thượng, quý báu hơn їйї cà các quả báo đã giải trước, lại nữa, 
cũng không còn quả báo nào cao thượng hơn các quả báo 
của bậc xuất gia mà Như Lai đã giảng giải vậy”. 

— Khi Đức Phật giảng xong, đức vua A-Xà-Thế bèn bạch 
với Đức Thế Tôn răng: “Bạch Đức Thế Tôn, hay quá, đúng 
quá, cũng ví như người lật ngửa vật đã úp, hoặc như mở trống 
vật người che đậy, hoặc như chỉ đường cho người lạc lối, 
hoặc ví như đốt đèn lên trong chỗ tối cho người có mắt sáng 
được thấy rõ mọi vật như thế nào thì pháp mà Đức Thé Tôn 
đã giảng giải ấy rất rộng rãi và rõ rệt như thế ấy. Bạch Đức 
Thé Tôn, tôi xin thành kính quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, xin Đức Thế Tôn nhận biết cho tôi là người thiện nam 
đã quy y Tam bảo Кё từ ngày nay cho đến trọn đời. Bạch 
Đức Thế Tôn, những tội lỗi mà tôi đã phạm là bởi tôi ngu 
tối, lầm lạc và không thông thạo nên đã nhẫn tâm sát hại phụ 
vương là một vị Pháp vương xa lìa cõi thọ, cũng vì muôn 
quyên cao lộc cả. Xin Đức Thé Ton xá tội lỗi ấy cho tôi, đặng 
tôi được thu thúc từ nay về sau”. 

— “Tâu Đại vương, những tội lỗi đã phạm ấy nay Đại 
vương đã thấy rõ theo sự thật nên sám hồi ăn пап, Như Lai 
cũng xá tội lỗi ấy cho Đại vương. Theo kinh luật của bậc 
Thánh nhơn, người nào thấy rõ tội lỗi của mình và biết ăn 
năn hối ngộ, sám hối tội lỗi ấy thì người ấy sẽ được sự tấn 
hóa không sai”. 

— Khi Đức Phật vừa dứt lời, thì đức vua bèn bạch rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin đảnh lễ Ngài để kiếu từ, vì tôi 
còn bận nhiều công việc triều chánh”. 

— “Tàu Đại vương, xin Đại vương tùy tiện theo thì giò của 
Ngài”. 


Qua báo cua sa-món | 39 


Khi đó, đức vua rất hoan hy vui thích lời giảng của Đức Phật, 
đảnh lê xong, đứng dậy đi vòng quanh Đức Phật rôi lui ra vê. 

Khi đức vua ra về rồi thì Đức Phật bèn cho gọi các thầy 
tỳ khưu mà nói răng: “Này các thây tỳ khưu, đức vua A-Xà- 
Thê đã đào hêt các pháp lành của mình, nêu đức vua không 
giêt cha thì ngài sẽ đặc Tu-đà-huờn đạo, ха lia bụi nho nơi 
tâm trên chó ngôi đó không sai vậy”. 

Khi Đức Phật giảng xong, các thầy tỳ khưu lấy làm thỏa 
thích lời Ngài đã giảng giải ây. 


“Dứt quả báo của sự xuát gia ” 


Soạn xong tại Kratie, mùa xuân năm Mậu Tuất 1958 — 
Ph.L. 2501 (11-3-58) 


— Dựt tác pham Quả báo sa-môn — 


